NỘI DUNG CHÍNH ĐÂY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HÒ CHÍ MINH 


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 
phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực 
hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đây mạnh học 
tập và làm theo. tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh," Bộ Chính trị ban hành Chỉ 
thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, 
trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường 
xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền... 


Hồ Chí Minh - một tắm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng 

Sinh thời, Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, 
cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, suối; người cách mạng phải 
có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy, việc 
chăm lo, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng là công việc thường xuyên của 


Tài liệu l 
ÿ SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


ĐÂY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞN 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HÒ CHÍ MINH 


toàn Đảng, toàn dân, của mỗi gia đình và mỗi người trong xã hội. Là người sáng 
lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng: “Tất cả các đảng cách 
mạng đã bị tiêu vong cho tới nay, đều bị tiêu vong vì tự cao tự đại, vì không biết 
nhìn rõ cái gì tạo ra sức mạnh của mình, vì sợ sệt không dám nói lên những 
nhược điểm của mình”, nên nhấn mạnh: Then chốt trong công tác xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng là thật thà tự phê bình và phê bình để mới gột rửa những tư 
tưởng, quan điểm, hành vi sai trái với phẩm chất đạo đức của người cách mạng, 
góp phần, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, loại bỏ những phần. tử xấu ra khỏi 
Đảng, “cốt đê đoàn kết và thống nhất nội bộ”. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, 
đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí 
công vô tư, đoàn kết, thương yêu, nuôi dưỡng và phát triển tình thương yêu đồng 
chí, chống bệnh công thần, ham địa vị, kèn cựa và cục bộ và kiên quyết chữa cái 
bệnh hẹp hòi đề luôn trong Đảng luôn đoàn kết và thống nhất. 

Quan tâm và dày công xây dựng Đảng ta thành một khối trong sạch, vững 
mạnh gắn liền với việc chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, Hồ Chí Minh đã luôn gắn lợi ích giai cắp, dân tộc với đoàn kết quốc tế 
đê tranh thủ và phát huy. nguồn sức mạnh nội lực của dân tộc và thời đại, để đảm 
bảo đưa sự nghiệp cách mạng đến thắng lợi. Thật đặc biệt song không phải ngẫu 
nhiên, trước khi từ biệt chúng ta trở về với cõi vĩnh hằng, Hồ Chí Minh lại căn 
dặn những lời đầy tâm huyết trong bản Di chúc lịch sử: “Việc cần làm trước tiên 
là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chỉ bộ đều ra 
sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý, phục vụ nhân 
dân” và “các đồng chí từ Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết 
nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 

Thâm nhuần sâu sắc và nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của đạo đức cách 
mạng và quy luật phát triển của nó, đồng thời coi đạo đức là cái gốc, cái căn bản, 
là nên tảng của người cách mạng, nên trong bắt cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào 
của sự nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh cũng luôn rèn luyện đạo đức cách mạng 
“như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Hồ Chí Minh từng 
nói: Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, là độc lập, là hoà bình, ấm 
no, do đó, cán bộ, đảng viên của Đảng phải tiêu biểu cho trí tuệ, lương tâm, danh 
dự của dân tộc và thời đại. Vì vậy, “để làm mực thước cho dân”, người cộng sản 
Hồ Chí Minh đã luôn thực hành gương mẫu “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, 
coi khinh sự xa hoa, tôn trọng giản dị trong nếp sống,v.v.. Đặc biệt, với vị thế một 
nguyên thủ quốc gia (1945-1969), Người vẫn tuyệt nhiên không cầu danh lợi, 
không màng phú quý, chỉ nhận sự ủy thác của nhân dân và cùng nhân dân Việt 
Nam vượt mọi gian khó, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước 
Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. 


ĐÂY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞN 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HÒ CHÍ MINH 

Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho mọi 
đối tượng trong xã hội, từ công nhân, nông dân đến trí thức, văn nghệ sĩ; từ các 
cụ phụ lão đến phụ nữ, thanh niên, nhỉ đồng; từ đồng bào các dân tộc đến đồng 
bào các tôn giáo...Theo Người, đạo đức phải được thể hiện trong mọi lĩnh vực 
hoạt động, từ sinh hoạt, học tập, lao động, đến lãnh đạo, quản lý; trong cả ba mối 
quan hệ chủ yếu, đối với mình, đối với việc, đối với người... Cùng với việc đề 
cập đạo đức công dân, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đạo đức của cán bộ, 
đảng viên, vì “cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay 
thất bại đều do cán bộ tốt hay cán bộ kém” và Người đã kiên trì giáo dục đạo đức 
mới - đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, khắc phục 
những hiện tượng suy thoái về đạo đức và lỗi sống; đặc biệt nhằm chống lại 
những khuynh hướng sai lệch về quyền lực như quan liêu, cậy thể, cậy quyền lợi 
dụng quyên lực, lạm dụng quyền lực, say mê quyên lực, chạy theo quyên lực, 
tranh giành quyền lực, tham quyền cô vị... vốn là những tệ nạn, nguy cơ làm sụp 
đô sự nghiệp của một người, thậm chí của cả một Đảng. 

Tư tưởng, tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày cảng giữ vị trí nỗi bật 
trong đời sống tỉnh thần của xã hội, trong xây dựng con người Việt Nam mới xã 
hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng điều chỉnh hành vi của mỗi người Việt Nam 
theo hướng chân, thiện, mỹ. Tư tưởng và tắm gương đạo đức Hồ Chí Minh là lời 
giải về bài toán đạo đức của nhân loại mà giá trị của nó không thể phai mờ, đã 
góp sức “phục hưng” và “cải tạo một thời đại”. Trong tầm nhìn của nhân loại tiến 
bộ, Hồ Chí Minh là một trong những tắm gương sáng nhất về cuộc đời của một 
con người “đầy tình yêu nhân dân, đầy yêu thương con trẻ, dạt dào tình yêu Tổ 
quốc, yêu những người lao động, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội và lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa”. Cho dù chặng đường cách mạng mới có thể và nhất định sẽ 
hình thành những giá trị đạo đức mới, thì những giá trị đạo đức Hồ Chí Minh vẫn 
còn ôn định, vẫn là nền tảng vững chắc cho các quan hệ xã hội mới. 

Tiếp tục đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh 

Qua 5 năm triên khai thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước; lan tỏa đến từng chỉ đoàn, chỉ hội, 
chỉ đội, từng đoàn viên, thanh thiếu nhỉ ở các khu vực, đối tượng. Những năm 
qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, tạo 
chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ. Thông qua 
đó, đoàn viên, thanh niên ngày càng nhận thức rõ giá trị to lớn và tự giác học tập, 
làm theo tư tưởng, tắm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ một cách thường 
xuyên, nghiêm túc. 

Việc thực hiện Chỉ thị cũng được cụ thê hóa và trở thành nội dung Các cấp 
bộ đoàn đăng ký và thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, 19.065 công 


yên \~) SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


ĐÂY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞN 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HÒ CHÍ MINH 


trình thanh niên cấp huyện, 226.941 phần việc thanh niên làm theo lời Bác; hàng 
trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, làng thanh 
niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học 
sinh vùng cao, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên... góp phần tham gia phát 
triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng. Các nội 
dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ 
thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã 
hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy 
thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia với các 
chương trình tiêu biêu như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, 
“Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa 
ếp sức đến trường ”, “T re lao động trẻ”, “Thây thuốc trẻ làm theo 
lời Bức, tình nguyện vì sức khỏe cộng ng đồng”, hiến máu tình nguyện, tình nguyện 
đền ơn đáp nghĩa, trồng I nước nhớ nguÔN... 

Thông qua việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03, đã xuất hiện nhiều điển hình 
tiên tiến, nhiều thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 
Bác Hồ. Các bạn học sinh, sinh viên, các nhà khoa học, trí thức trẻ, công chức 
trẻ, doanh nhân trẻ, bác sĩ trẻ, văn nghệ sỹ trẻ, vận động viên trẻ... với những kết 
quả xuất sắc trong học tập, sáng tạo, với nhiều sáng chế, phát minh, thành tựu 
làm rạng danh đất nước. Nhiều tấm gương dũng cảm quên mình vì chủ quyền 
lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc; những ngư dân trẻ đang kiên cường ngày đêm vươn 
khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi, 
đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đắt nước. Nhiều bạn trẻ khuyết tật với 
ý chí, quyết tâm, nghị lực tuyệt vời vượt lên hoàn cảnh sống khó khăn... 

Từ năm 2011 đến nay, Trung ương Đoàn tô chức xét và trao “Giải thưởng 
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu ” cho 50 thanh thiếu niên tiêu biểu nhất cả 
nước trên các lĩnh vực và 60 gương mặt trẻ triển vọng; “Giải (hưởng 26-3” cho 
313 Đoàn cơ sở và Bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc; “Giái thưởng Người 
thợ trẻ giỏi” cho 243 thanh niên công nhân; Giải thưởng “Lương Định Của ” cho 
1.350 thanh niên nông thôn tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh; các giải thưởng 
Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng, Sao Tháng Giêng, Kim Đồng, Sao vàng đất Việt, Sao 
Đỏ, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc... được xét trao trên cơ sở thực hiện tốt 
việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XI về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu 
nhỉ giai đoạn 2016 - 2021 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động 
trong toàn Đoàn và thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 


ĐÂY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, 
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HÒ CHÍ MINH 
làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên 
nhât là của người đứng đâu các câp của Đoàn, Hội, Đội. 


Đực Lê Quốc Phong - 
Đoàn phát biểu 
trị và triển khai Kẻ hoạch th 
“Đẩy mạnh học tập 


y viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thu thứ nhất BCH Trung ương 
luận hội nghị toàn quốc Tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
lên Chí thị 05-CT/TW ngày 13/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XI vẻ 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hà Chỉ Mim 


Triển khai Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định những giải pháp thực 
hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trọng tâm như sau: Mộ /¿, đây mạnh công tác 
tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhỉ về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. /7z¡ /à, tổ chức học tập, quán triệt các 
chuyên để về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức 
Đoàn, Hội, Đội các cấp. Zz /ả, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng 
đầu và cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội các cấp trong học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 8ó» /à, tổ chức các phong trào hành 
động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn 
đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm là, 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xác định nội dung đột phá trong học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, 
tác phong cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung 
ương Đoàn; chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương 
mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề 
lối, tác phong cán bộ đoàn. 


(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) 


vên =: SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Định hướng tư tưởng cho sinh viên 


Sinh viên Việt Nam xuất thân từ các giai tầng khác nhau của mọi miền đất 
nước, với mức thu nhập của gia đình rất khác nhau, tập trung về các trung tâm 
kinh tế, chính trị các thành phố và thị xã để sống và học tập. Về cơ bản họ mới tốt 
nghiệp trung học phô. thông, vừa ra khỏi sự quản lý của thầy giáo, cô giáo ở nhà 
trường và gia đình, để sống cuộc sống tập thê trong ký túc xá, hoặc trọ học xung 
quanh các trường đại học và cao đăng. Tức là với họ vừa mới có cuộc sống tự 
lập, tự quản và tập thể. Sinh viên thường khá nhanh nhạy trong việc tiếp thu các 
thông tin mới, cũng như những luồng tư tưởng mới trong xã hội, song khả năng 
phân tích và chọn lọc còn có những hạn chế. Trong thực tế, nhiều sinh viên còn 
chưa hiểu sâu về chính trị, lập trường tư tưởng chưa vững vàng, nên dễ dao động, 
dễ bị lôi kéo... 


Với một số đặc điểm của sinh viên như đã nêu trên nên sinh viên là đối 
tượng mà các thế lực thù địch hướng tới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa 
bình”, nhằm mục tiêu chống phá cách mạng trong hiện tại và tương lai. 

Những âm mưu và thủ đoạn của các thể lực thù địch trong chiến lược “diễn 
biến hòa bình” trong sinh viên thời gian vừa qua tập trung vào một số vấn đề 
như: Thâm nhập vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội 
Sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này; đưa các ấn phẩm văn hóa đổi trụy, phản 
động vào trong đời sống tỉnh thần của sinh viên; lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị 
đoan để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”; thông qua các chương trình 
học bồng; thông qua các hội thảo quốc ho sử dụng internet để tuyên truyền, kích 


Định hướng tư tưởng cho sinh viên 


động, nhằm tạo ra sự bất ồn về chính trị tư tưởng, làm cơ sở cho những vụ gây 
rối trật tự an ninh trong đời sống sinh viên và trong xã hội. 

Nhưng với sự nhanh nhạy và bản lĩnh vững vàng của mình, cũng đã có 
nhiều sinh viên phát hiện và đấu tranh trực diện đối với việc tuyên truyền, kích 
động của chúng một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, không ít sinh viên còn mơ hồ 
về chính trị; thiếu kinh nghiệm sống nên bị mắc mưu chúng. Đặc biệt trong 
những ngày chúng ta chuân bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có sinh viên bị kích động đã lập 
các blog cá nhân đăng tải nội dung cổ xúy cho các luận điệu sai trái của các thế 
lực thù địch, từ đó có các bình luận xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội... Đây là việc làm của. 
những sinh viên nhận thức chính trị hạn chế, nông nổi trong suy nghĩ, bổng bột 
trong hành động, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước... 

Từ thực tiễn hoạt động chống phá về chính trị, tư tưởng của các thế lực thù 
địch đối với sinh viên thời gian vừa qua; để phòng, chống chiến lược “diễn biến 
hòa bình” trong sinh viên, các học viện, trường đại học, cao đăng cần tập trung 
làm tốt một số vấn để sau: 


Một là, nâng cao chát lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hà 
Chí Minh và Hội Sinh viên trong các học viện, nhà trường. 

Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong 
các học viện, trường đại học, cao đẳng phải xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có 
lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm 
chất đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị, có ý chí vươn lên trong cuộc sống 
cũng như trong học tập, nghiên cứu khoa học, có uy tín vả tích cực trong công tác 
Đoàn, công tác Hội và gần gũi với quần chúng. 

Nội dung hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội 
Sinh viên phải phong phú, thiết thực, sinh động..., mục tiêu là giáo dục cho sinh 
viên sống và làm việc theo pháp luật, theo bản sắc văn hóa dân tộc; làm cho sinh 


v8 =: SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Định hướng tư tưởng cho sinh viên 


viên đang theo học; định hướng đạo đức nghề nghiệp; từ đó họ phải kiên định với 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân và cả dân tộc Việt Nam 
lựa chọn. Bằng nhiều hình thức, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng đề sinh 
viên tự xác định về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình. Ban giám. đốc, Ban giám 
hiệu các học viện, trường đại học, cao. đẳng cần tạo mọi điều kiện về vật chất và 
tỉnh thần cho tổ chức Đoàn và Hội Sinh viên của trường hoạt động. 


Hai là, tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, chủ trương, đường lỗi chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho 
sinh viêi 

Hiện nay, các môn học: Chính trị Mác - Lê-nin, tư tưởng Hỗ Chí Minh, 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là những môn học bắt buộc trong chương trình 
đào tạo của bậc đại học và cao đẳng. Thời lượng của các môn học này đã hợp lý, 
song điều quan trọng là phương pháp giảng dạy các môn học đó sao cho có hiệu 
quả. Quá trình truyền thụ, cần giảng giải ngăn gọn, súc tích về lý luận, tăng 
cường thời lượng thảo luận, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trao đổi để nhận 
thức tri thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Giáo dục nâng cao nhân sinh 
quan, thế iá trị truyền thống dân tộc, lý 
tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa cho sinh viên; 
đồng thời phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc và làm rõ âm 
mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn 
hóa của các thế lực thù địch để sinh viên có biện pháp phòng ngừa. Nếu chúng ta 
làm tốt công tác giáo dục cho sinh viên, thì kẻ thù đủ có nham hiểm và thâm độc 
đến đâu cũng thất bại. 


Tài liệu l 
\ SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


Định hướng tư tưởng cho sinh viên 


'Ba là, chăm lo đời sống vật chất và tỉnh thân cho sinh viên. 

Chúng ta phải thừa nhận rằng, đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên 
hiện nay vẫn còn nhiều thiếu thốn. Đây là kẽ hở để các thế lực thù địch tìm cách 
lợi dụng đê thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trong sinh viên. Vì vậy, 


nhiệm vụ của Bạn giám đốc, Ban giám hiệu các học viện, trường đại học, cao 
đẳng càng nặng nề hơn trong việc chăm lo đời sông vật chất, tỉnh thần cho sinh 
viên. Những công việc cân làm là: Cải tạo điều kiện sinh hoạt trong các ký túc 
xá, giảm tới mức tối thiểu việc đóng góp của sinh viên. Có chế độ chính sách đầy 
đủ, hợp lý và toàn diện về học bồng, học phí, lệ phí. Tăng cường trang thiết bị 
phòng thí nghiệm, thư viện đề thu hút sinh viên vào học tập và nghiên cứu khoa 
học nhiều hơn nữa. Tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, 
thể thao hợp lý và đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước, tạo môi 
trường văn hóa lành mạnh để lôi cuốn sinh viên tham gia. 


Phòng, chồng chiên. lược “diễn hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư 
tưởng đối với sinh viên cần phải có nhiều lực lượng tham gia, với nhiều biện 
pháp sát thực, nhưng vấn để quan trọng là phải tạo ra sức đề kháng mạnh đề họ 
đủ sức “miễn dịch” trước âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù 
địch là cách tốt nhất và hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó, chúng ta phải 
giáo dục cho mọi sinh viên thấm nhuằn tư tưởng đạo đức cách mạng, có tỉnh thần 
đấu tranh tự phê bình và phê bình cao. Cần xây dựng lực lượng nòng cốt trong 
sinh viên, họ là những sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, tích 
cực, khách quan, gần gũi với bạn bè cùng lứa. Đây cũng chính là lực lượng trực 
tiếp tiến hành công tác tư tưởng cho các sinh viên khác nhằm loại bỏ các âm 
mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch khi chúng vừa nhăm nhe xâm nhập, tác 
động vào môi trường sống của sinh viên. 

(Trần Văn Huyên, Báo Quân đội nhân nhân) 


_. =: SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Những giây phút lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 


Sau khi hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 16-17/8/1945, họp tại Tân Trào 
(Tuyên Quang), trong tình hình hết sức khẩn trương, Đảng quyết định phát động 
và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và 
bọn bù nhìn tay sai của chúng trước khi quân đồng minh Anh, Pháp vào nước ta. 


9L ẾẠẾ. F ˆ 
Từ ngày 14/8, cuộc khởi nghĩa bắt đầu, trong hai ngày 14 và 15/8/1945, nhân dân 
tại Quảng Ngãi, Hà Tĩnh đã nỗi dậy giành chính quyền. Ngày 18/8, chính quyền 
các tỉnh Băc Giang, Hải Dương, Quảng Nam đã về tay nhân dân. 
= NORXE— TT 


Lớn Hà Nội. Đúng 11 giờ trưa, cuộc mít-tinh bắt đầu. 


\ Tài liệu l 
ú SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Biểu tình cướp chính quyền ngày 19 tháng § năm 1945 tại Phủ khâm sai Bắc Kỳ. 


Cách mạng Tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội, thu hút mọi tầng lớp 
nhân dân trên cả nước tham gia nôi dậy. 


t-^ 


Ngày 25/8/1945, ở Sài Gòn tuần hành chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành 


công. 
Tài liệu l 
Gv? SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Ngày 26/8/1945, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh 
lần đầu ở Hà Nội sau khi giành được chính quyên. 


Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường 
Nhà hát Lớn 


Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30/8/1945. 


\ Tài liệu l 
ú SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


SỐ 


b 


Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp 
và phát xít Nhật trong gần hề kỉ tại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho 
lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa Xã hội. 

(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) 


Tài liệu l 
SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


_— 
THỐNG TIN 


THỜI SỰ 


1. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 

Với chủ đề: “7uổi (rẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn mình đô 
£hj”, sau 02 tháng tích cực triển khai Chiến dịch (từ ngày 01/6 đến ngày 
01/8/2016), tuổi trẻ cả nước đã đạt được một số kết quả cụ thê như sau: 

* Hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới 

Có 3.439 công trình thanh niên được thực hiện với tông kinh phí 
53.940.050.000 đồng: có 239 mô hình hỗ trợ sản xuất lương thực, thực phẩm an 
toàn được triển khai thực hiện; 18.423 km đường giao thông nông thôn, 443 cầu 
giao thông được sửa chữa, xây mới; xây mới, sửa chữa 2.482 nhà dân. 

Các hoạt động tiêu biểu như: Trung ương Đoàn tô chức các đội hình giảng 
viên, sinh viên tình nguyện tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gần 
với xây dựng nông thôn mới hoạt động tại Tuyên Quang, Lai Châu, Cao Bằng, 
Nghệ An, Lào Cai, Gia Lai... 

* Hoạt động tham gia xây dựng nếp sống văn mình đô thị, giữ gìn trật tự 
an toàn giao thông 

Theo báo cáo của 60/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đến hết ngày 
01/8/2016, có 3.875 con đường, tuyến phố văn minh được đảm nhận; tô chức 
6.886 buổi tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Một số đơn vị triển 
khai tốt các hoạt động xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao 
thông, tiêu biêu như: Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thi “Đội Thanh 
niên xung kích PCCC và cứu nạn cứu hộ giỏi” năm 2016; Tỉnh đoàn Quảng 
Ninh: các cơ sở Đoàn tô chức được 33 chuyển hành trình khám phá, du lịch địa 
phương cho 1.000 đoàn viên, thanh niên, tô chức Hội thi “hùng biện “7 hảo k} 
quan thiên nhiên thế giớ ¡ Vịnh Hạ Long” bằng ngoại ngữ lần thứ V, năm 2016 với 
chủ để “Quảng Ninh - nơi cần đến và nơi đẳng sông”. 

* Hoạt động tham gia giải quyết các vấn đền an sinh xã hội, hoạt động 
đền ơn, đáp nghĩa 

Sau 02 tháng triển khai Chiến dịch, có 1.821 đội hình với 29.315 thanh 
niên tình nguyện tô chức 1.022 buổi khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí 
cho 193.120 người dân; tặng 4.949 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân ở các xã đặc 
biệt khó khăn, xã biên giới; có 102.916 thanh niên tình nguyện đã tham gia hiến 
máu tình nguyện, thu được 81.768 đơn vị máu. Các đội hình thanh niên tình 
nguyện đã đóng góp 118.546 ngày công đê giúp đỡ 11.646 mẹ Việt Nam anh 
hùng, 58.939 gia đình chính sách, 54.388 gia đình thương binh liệt sỹ; sửa chữa, 
xây mới 1.154 nhà tình nghĩa; 2.935 người đã được học các lớp xóa mù chữ; 

* Hoạt động hướng về biên giới, biển đáo 

Có 54 đội hình với 2.526 thanh niên tình nguyện thực hiện 1.004 hoạt 
động tình nguyện tại các đảo: đảo Cô Tô, Bản Sen, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Cái 


\ Tài liệu l 
& SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


— 
THỐNG TIN 


THỜI SỰ 


Chiên, Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, đảo Trần, Cát Hải, Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Lý 
Sơn, Nhơn Châu, Thỏ Chu, Côn Đảo, Phú Quý, Phú Quốc, Hoàng Sa. Có 189 đội 
hình với 4.690 thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện tại 56 thôn, xã đặc 
biệt khó khăn như: xã Bản Ngò, huyện Xín Mân, tỉnh Hà Giang; xã Húc Động, 
xã Hoành Mô, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; xã Thống 
Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 
Bình Phước; xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận... 
Tiêu biêu: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức cho 600 sinh viên và 
đại biểu các cấp về tham gia chương trình “Sinh viên với Biển đảo Tổ quốc” tại 
đảo Cô Tô; Đội hình Sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Bình Dương tham 
gia thực hiện chiến dịch tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; hoạt động của đội 
hình tình nguyện Mùa hè xanh TP. Hồ Chí Minh tại đảo Thổ Chu,... 

* Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đỗi khí hậu 

Trong 02 tháng triển khai có 8.440 đội hình, 342.761 thanh niên tình 
nguyện tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường với 12.698 buổi ra quân. 
Các tỉnh, thành đoàn tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu là tỉnh đoàn Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, 
TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng. 


* Hoạt động chăm lo cho thiết 

Có 1.538 công trình văn hó 
chữa, xây mới; tô chức 69.680 buổi 
em đặc biệt khó khăn được giúp đỡ. 

Một số hoạt động tiêu biểu: Thành đoàn - Hội đồng Đội TP. Hà Nội tổ 
chức chương trình “Sân chơi cuối tuần” cho thanh thiếu nhỉ các quận, huyện trên 
địa bàn thành phố vào sáng Chủ nhật hàng tuần tạo môi trường cho các em được 
tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động thực hành kỹ năng xã hội, hoạt 
động văn hóa - văn nghệ; Đoàn Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh đoàn Thừa 


Tài liệu l 
Gv? SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


điểm vui chơi cho thanh thiếu nhỉ được sửa 
sinh hoạt hè cho thiếu nhỉ; có 118.894 trẻ 


_— 
THỐNG TIN 


THỜI SỰ 


Thiên Huế đây mạnh chương trình “Em nuôi của Đoàn”, “Nâng bước các em tới 
trường", “Thây giáo quân hàm xanh”, “Bác sỹ quân hàm xanh”, tô chức giúp đỡ, 
nhận đỡ đầu, đạy học, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các em thiếu nhỉ tại địa 
bàn nông thôn, miền núi; Nhiều đơn vị tô chức các lớp dạy bơi miễn phí, hồ bơi 
di động cho trẻ em như: tỉnh đoàn Hưng Yên, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đắk 
Lắk, Bạc Liêu, Hậu Giang, Đồng Tháp... 

* Hoạt động tình nguyện quốc tế 

Có 10 đơn vị tổ chức đoàn tình nguyện tại nước ngoài (Lào, 
Campuchia) là: thành đoàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỉnh đoàn Quảng 
Trị, Kon Tum, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đoàn TN Bộ 
Công an. 04 tỉnh, thành phó đón đoàn tình nguyện nước ngoài vào hoạt động tình 
nguyện tại đơn vị là Quảng Ninh, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn với 
302 thanh niên tình nguyện; 04 đoản tình nguyện nước ngoài (Ấn Độ, Hàn 
Quốc, Malaysia, Anh) với tổng số 107 thanh niên tình nguyện nước ngoài hoạt 
động tại Việt Nam. 

* Cũng cỗ, phát triển lực lượng 

Sau 02 tháng triển khai Chiến dịch, có 9.327 đoàn viên ưu tú được giới 
thiệu học các lớp cảm tình Đảng, 3.622 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 
33.006 thanh niên được kết nạp Đoàn, 9.327 chỉ đoàn mới được thành lập; 
43.550 thanh niên được kết nạp vào tổ chức Hội, 9.327 chỉ hội mới được thành 
lập. 


2. Các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh liệt sỹ 

Trong Tuần cao điểm thực hiện các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa (20/7 - 
27/7/2016), Trung ương Đoàn phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Đoàn khối cơ 
quan Trung ương, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân 
đội, Đoàn thanh niên Bộ Công an đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, 
thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng với tổng giá trị 
quà và tiền mặt là 120 triệu đồng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 02 nhà 
tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Ứng tại thôn Mai Xá, xã 
Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội và ông Nguyễn Trọng Khoát, là thương 
binh nặng nhiễm chất độc dioxin tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội, trị 
giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng. 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức 03 Đoàn công tác gồm: Đoản số 1: 
Thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công số II, phường Biên Giang, quận Hà 
Đông, Hà Nội. Đoàn số 2: Thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tại 
huyện Sóc Sơn và Mê Linh, Hà Nội. Đoàn số 3: Thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại 
huyện Thường Tín, Hà Nội. 


Tài liệu l 
§z? SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


THÔNG TIN 


THỜI SỰ 


Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội chủ trì tổ chức khám bệnh, phát thuộc miễn phí cho 
1.000 người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó tại xã Xuân 
Sơn, Sơn Tây và xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội với 1.500 cơ số thuốc; Đoàn khối 
các cơ quan Trung ương chủ trì tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 
người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó tại phường Đông 
'Ngạc và Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với hơn 300 cơ số thuốc. 


Đoàn viên thanh niên Thắp nến tri ân tại la trang li Tp Hà Nội 

Vào lúc 20h00 ngày 26/7/2016, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội, 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “LÊ /hắp nén trì ân 
các Anh hùng liệt sỹ”. Chương trình có sự tham gia của gần 1000 đoàn viên, 
thanh niên và nhân dân thành phó Hà Nội sẽ dâng hương, hoa và thắp nến tại hơn 
2.300 phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phó Hà Nội. Tặng 20 phần quà 
cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng mỗi phần quà trị giá 2 
triệu đồng và 15 phần quà cho con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn vượt khó, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. 

Cùng thời điểm này, tại hơn 2000 nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước đã đồng 
loạt diễn ra Lễ thắp nên trỉ ân các anh hùng liệt sỹ. Đây là năm thứ chín hoạt 
động này được triển khai đồng bộ trong toàn Đoàn và là năm thứ tám có sự phối 
hợp chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức Tuần 
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đề các cấp bộ Đoàn và ngành Lao 
động, Thương binh và Xã hội tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý 
nghĩa ngày 27/7; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; động viên, 
thăm hỏi, tặng quả, khám sức khỏe thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, 
người có công với cách mạng; Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tu sửa, 
chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt 
sỹ, các di tích lịch sử văn hoá; Tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ giúp đỡ nạn 
nhân bị nhiễm chất độc da cam. 


(Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn) 


¡ liệu 
vớt =: SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


-uwe= THONGTIN 


THỜI SỰ 


KE==BS_Ô 


NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
THÁNG 8/2016 


+ Tiếp tục triển khai các nội dung Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 


+ Đại hội thanh niên tiên tiễn làm theo lời Bác lần thứ IV, năm 2016 


+ Hội nghị toàn thể Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 2§ 


+ Hội nghị tổng kết thí điểm nhiệm kỳ đại hội Đoàn và lẫy ý kiến sửa đôi, bổ 
sung Điêu lệ Đoàn tại Hải Phòng, Lâm Đông, Tp. Hỗ Chí Minh 


-Lễ phát động Chương trình thanh niên khởi nghiệp 


+ Các hoạt động “Tiếp sức đến trường” 


+ Lễ phát động cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016 


Tài liệu l 
SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


Chủ động ngăn chặn, đấy lùi thông tin xấu độc 
trên internet và mạng xã hội 


Công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng 
đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực; đời sống của nhân dân 
ngày càng được nâng cao. Nhu. cầu được thông tin và tiếp cận thông tin của 
người dân luôn được chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương chú 
trọng. Sự phát triển của internet đem lại những lợi ích to lớn cho người dân và 
góp phần quan trọng thúc đây xã hội phát triển. 

Theo thống kê của Trung tâm Số liệu internet quốc tế (Internetworldstats), 
tính đến hết tháng 6-2015, Việt Nam đã có 45,Š triệu người dùng internet, đạt 
mức thâm nhập/dân số là 48%; đứng thứ 6 khu vực châu Á và thứ 3 khu vực 
Đông Nam Á. Trung bình mỗi ngày người Việt Nam lên mạng hơn 5 giờ (đối với 
người dùng máy tính) và gần 3 giờ (đối với người dùng điện thoại); thời gian sử 
dụng mạng xã hội bằng nhiều hình thức với thời gian trung bình hơn 3 giờ. “We 
are Social” là một công ty toàn cầu đã đưa ra bản thống kê chỉ tiết về xu hướng 
sử dụng internet, thiết bị di động, mạng xã hội của các nước, trong đó có Việt 
Nam. Tính đến thời điểm 1/1/2015, dân số nước ta là 90,7 triệu, song có tới 28 
triệu người sở hữu tài khoản mạng xã hội (gần 31%); 128,3 triệu người có kết nói 
mạng di động (tương đương 141%), tức trung bình mỗi người sở hữu 1,4 thuê 
bao di động, trong đó sử dụng mạng xã hội qua điện thoại là 24 triệu người 
(chiếm 26%). Điều đó cho thấy các mạng xã hội và công cụ nhắn tin qua mạng 
xã hội (trong đó có facebook) được nhiều người quan tâm, sử dụng. Nếu sử dụng 
internet cũng như các mạng xã hội đúng mục đích và phù hợp sẽ là công cụ hữu. 
hiệu góp phần quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với mỗi người dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích internet mang lại thì mặt trái của nó. 
không hề nhỏ. Bản chất internet là môi trường mở cho phép người sử dụng được 
tự do cung cấp, tìm kiếm và sử dụng thông tin, tính truyền tải nhanh, diện tham 
chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, đễ tạo hiệu ứng xã hội theo chiều rộng nên 
rất khó quản lý và kiểm soát. Tính ưu trội của mạng xã hội còn tạo ra khả năng 
giao lưu, chia sẻ, kết nối cộng đồng rất thuận lợi. Đây là tính năng đặc biệt hấp 
dẫn đối với giới trẻ của internet. Cho nên, internet được ví như con dao 2 lưỡi 
chứa nhiều hiểm họa khó lường đối với người sử dụng không đúng mục đích. 
Thực tế, bên cạnh các thông tin bô ích, có giá trị đôi với xã hội thì còn vô số 
thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc, trái với truyền thông văn hóa dân tộc 
cũng được tán phát lên các trang thông tin điện tử (website), blog, mạng xã hội, 


Tài liệu ` 
\ SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


Chủ động ngăn chặn, đấy lùi thông tin xấu độc 
trên internet và mạng xã hội 


trên phần phản hồi (comment) của các báo điện tử... Vì vậy, các đang triệt để lợi 
dụng internet và lập nhiều trang facebook để truyền bá những thông tin xấu độc, 
đăng tải những status trên trang facebook cá nhân với ngôn ngữ, luận điệu đầy 
tính kích động, phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, tìm mọi cách thúc đây “tự diễn biến”, 
“tự chuyển hóa” nội bộ ta trên mọi lĩnh vực. 

Thông tin xấu độc phát tán trên internet và mạng xã hội là những thông tin 
bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề, “đổ trăng, thay đen”, làm 
lẫn lộn đúng sai, thật giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng 
ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch. Đó là 
các dạng thông tin có nội dung không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, 
thuần phong mỹ tục như: Kích động đồi trụy, bạo lực, bôi nhọ đời tư, vu 
khống...; thông tin sai trái, độc hại có tính chất tội phạm tin học như: Lừa đảo 
trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu,tán phát vi-rút...; thông tin sai trái có 
tính chất chính trị như: Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận Chủ nghĩa Mác- 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước, bịa đặt, vu cáo, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cấp cao của 
Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, đe dọa an 
ninh quốc gia... 

Tác hại của những thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội do các 
thế lực “mạng đen” tung ra có tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận 
xã hội, gây nghỉ ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Hệ lụy của thông tin xấu độc ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, 
lối sông, nhân cách của cá nhân và cộng, đồng xã hội. Nếu đạo đức xã hội bị băng 
hoại, văn hóa dân tộc bị tầm thường hóa, đánh mắt bản sắc, an toàn xã hội bị đồ 
vỡ, thì sẽ tác động mạnh đến chính trị, kinh tế, an ni th, quốc phòng; có nguy cơ 
dẫn đến mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niêm tin của một bộ 
phận không nhỏ trong giới trẻ là đối tượng thường xuyên tiếp cận với facebook. 

Để chủ động ngăn chặn, đây lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã 
hội, đòi hỏi trước hết mỗi Ip Ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần đây 
mạnh tuyên tuyển, giáo dục để mỗi cán bộ, người dân thấy rõ tính hai mặt của 
internet và mạng xã hội; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính 
chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội. Qua đó trang bị kiến thức cần 


Ạ Tài liệu ` 
\ SINH HOẠT CHI ĐOÁN 


“2 TGẾNHÌN ra: 


Chủ động ngăn chặn, đấy lùi thông tin xấu độc 
trên internet và mạng xã hội 


thiết để mỗi người có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, 
đồng thời “miễn dịch” với những thông tin xấu độc làm nhiễu loạn môi trường xã 
hội. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục nâng cao sức đề kháng cho mỗi người 
trước thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội, cần tiếp tục gắn chặt chẽ với 
tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản 
phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Nghị quyết số 33-NQ/TW 
ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Chú trọng công tác quản lý các 
loại hình thông tin trên internet để định hướng tư tưởng và thâm mỹ cho nhân 
dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên”. Trên thực tế, internet đang thể hiện ngày 
cảng rõ nét đặc trưng của một xã hội ảo, song lại phản ánh ngày càng toàn diện 
mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội hiện tại. Cho nên công tác quản lý 
nhà nước đối với lĩnh vực này nói chung và của các cơ quan, đơn vị nói riêng gặp 
nhiều khó khăn, phức tạp. Đề thực hiện tốt quan điểm của Đảng, công tác quản lý 
các loại hình thông tin trên internet, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cân chú trọng 
nâng cao năng lực bộ máy quản lý; tăng cường đội ngũ chuyên gia về công nghệ 
thông tin giỏi, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiệt bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm 
triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý cả về hành chính và kỹ thuật. 

Việc chủ động đầu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet 
và mạng xã hội trong từng cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ 
chức, các lực lượng thực sự “vào cuộc”, trước hết là câp ủy và người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, các tổ chức 
chính trị-xã hội tạo thành phong trào mang tính cộng đồng hướng tới một văn hóa 
internet lành mạnh, sẵn sàng tô chức đấu tranh trực diện với những thông tin xấu 
độc trên internet và mạng xã hội./. 


(Đại tá, ThS. Nguyễn Đức Thắng, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự) 


Tài liệu l 
Gv? SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


